Bàng Bá Lân: Múc ánh 
trăng vàng 

Nguyên Đỗ 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Bàng_Bá Lân: Múc ánh trăng vàng 


Nguyên Đỗ 
Bàng Bá Lân: Múc ánh trăng vàng 


Tôi vẫn thường nghe thầy cô tôi dạy văn chương truyền 
khẩu, ca dao là những câu thơ, lời nói mộc mạc hay văn hoa 
của người dân thường hay các văn nhân thi sĩ phản ảnh 
đúng hay tạo cảm xúc cho người nghe được truyền đi truyền 
lại và trở thành vốn liếng chung của mọi người. Các thầy cô 
trưng dẫn hai câu thơ của thi sĩ Bàng Bá Lân làm ví dụ: 
Höi cô tát nước bên đàng 
Sao cô mic ánh trăng vàng đổ äi. 

Quả thực không có gì vinh dự cho người nào bằng những lời 

nói, câu văn, câu thơ được chấp nhận như một tài sản quý 
báu của dân tộc như bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường 
Kiệt hay bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô Đại 
Cáo của Lê Lợi hay hai câu thơ trên của Bàng Bá Lân. 

Nhà thơ Bàng Bá Lân nguyên họ Nguyễn Xuân, mới đổi 
sang họ Bàng được ba đời nay , sinh năm 1912, tại phố Tân 
Ninh, phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc giang, chánh quán làng 
Đôn Thư, phủ Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

Sau 1945 di cư vào Sài Gòn, dạy học ở các trường tư thục, 
tiếp tục sáng tác văn thơ; có thời gian làm chủ bút kiêm chủ 
nhiệm nguyệt san Bông Lúa (Sài Gòn 1956). 

Tác phẩm đã xuất bản gồm các tập thơ "Tiếng thông reo 
(1934)", Xưa (chung với Anh Thơ năm 1941), Tiếng võng 
đưa (1957), Vào thu (1969). Ông cũng là nhà biên khảo và 
dịch thuật, đã xuất bản: Việt văn bình giảng (1962), Vài kỷ 
niệm về các thi văn sĩ hiện đại (2 tập, 1962 -1963), Người 


vợ câm (1969), Vực xoáy (1969), Phương pháp giáo dục mới 

(1971), Thây giáo làng (1971), bốn cuốn sau là văn dịch. 

Báo chí và đài phát thanh cũng từng là khung cảnh cho hoạt 

động văn nghệ của ông. Chưa nói đến một nghề có lẽ đã 

nuôi sống ông nhiều hơn: nghề nhà giáo. Từ trường Dũng 

Lạc (Hà Nội) đến các trường Văn Lang, Cộng Hoà, Hoàng 

Việt, Lê Bảo Tịnh ở Sài Gòn, nhiều thế hệ học sinh đã thích 

thú nghe ông giảng văn bình thơ và còn giữ mãi kỷ niệm về 

ông. 

Ông còn là nhà nhiếp ảnh nghệ thuật, từng triển lãm và 

ược nhiều giải thưởng trong nước và ở nước ngoài. 

Thơ ông gắn liền với làng quê sông núi gây nhiều ấn tượng 

và cảm xúc lâu dài cho người đọc. 

Bàng Bá Lân mất năm 1988. 

Trở lại vấn đề hai câu thơ của Bàng Bá Lân đã đi vào ca dao, 

tôi nghe đã lâu nhưng lúc đó cũng không tò mò thắc mắc 

hỏi xem nguồn gốc từ bài thơ nào, nên bây giờ muốn tìm 

hiểu cũng không có dữ liệu cụ thể ngoài một bài viết của 

một người đồng hương ở Bắc Giang với Bàng Bá Lân. Tôi xin 

trích nguyên văn ở đây để mọi người cùng tham khảo, biết 

đâu chừng các anh chị có thể tìm ra được nguyên bản của 

Bàng Bá Lân. 

Hãy trả thơ về cho Bàng Bá Lân! 

Hai câu thơ của nhà thơ Bắc Giang: Bàng Bá Lân; và nguyên 

văn của nó chắc chắn là: "Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi" 

chứ không phải "Múc ánh trăng vàng đổ đi". 

Năm 1972, một anh bạn rủ tôi đến thăm nhà thơ Sang. Bá 
lớn trên đường Công Lý, Sài Gòn. Hôm ä. 












Lân ở một cái hẻm 





là Chủ nhật, ông không phải lên lớp (ông dạy ở Đại học Văn 
khoa Sài Gòn). 

Thực ra, trước khi gặp ông, tôi cũng đã biết đến ông, một 
nhà thơ tiền chiến quê Bắc Giang, ông nói với tôi là đồng 
hương. Tôi còn biết ông phụ trách một tiết mục trên đài 
truyền hình Sài Gòn hồi đó. 


Tiết mục mà ông phụ trách là trưng ra nhiều bức hình tư liệu 














về đời sống, sinh hoạt của mọi tầng lớp dân chúng ở miền 
Bắc trước năm 1955 như: xe thö, đi dân công, chống lụt ở 
vùng chiêm trũng... 

Ông có vóc người trung bình, nhanh nhẹn, trang phục bình 
nh i gen di. ca nói v với co. tôi về thời sự, kinh 





thôi miên. Chờ khi å ông an in möt tát, tôi. mớ ới adi chen 
vào, rằng trong ca dao Việt Nam tôi rất thích hai câu: 

"Höi cô tát nước bên đàng 

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi". 

> thì naar xóa E ai - Mê ko ben nar Ha tho gái Mã trích 









sienen ông sửa Kie cäu a lên 





I Poni cä b v thơ é ( a tôi 
vừa WA trên là: 

"Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi" 

Và ông giải thích: Người ta không thể "múc ánh trăng vàng” 


ma là ui K pä 8 vi dưới a lái = Eja cua 5 i 








Thế là cô gái múc nước tát lên ruộng cao cũng đồng thời 
múc luôn cả vầng trăng tan vỡ trong đó. Trường hợp này 
cũng tương tự trong bài thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ. Bài thơ 
có câu: "Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan". Ở đây con hổ 


không hề đứng ngủa mặt lên trời để uống ánh trăng trong 
không khí mà là uống trăng tan trong dòng suối sau khi đã 










ghe nhà thơ giảng nghĩa như vậy, chúng tôi từ chỗ ngỡ 
ngàng đến khâm phục. Hai câu thơ trên là của nhà thơ Bắc 
Giang: Bàng Bá Lân; và nguyên văn của nó chắc chắn là: 
c trăng vàng đổ đi" chứ không phải "Múc ánh 






“Sao cô lại mú 

trăng vàng đổ đi". 

Mãi về sau này cũng có một vài người lên tiếng công nhận 

hai câu ca dao trên là của Bàng Bá Lân, trong đó có Giáo sư 
iêm có bài đăng trên “Kiến thức ngày nay". 

Tuy nhiên, chưa có ai chỉ rõ sự khác nhau giữa: "Múc ánh 

trăng vàng" vä "Lai muc trăng vàng" như vừa nêu trên. Theo 

thiển nghĩ của chúng tôi, sở dĩ có sự läm lẫn trên là do tam 

sao thất bản. 

Phan có in hai câu ca dao trên được xuất bản sau năm 1955 

ở miền Bắc, còn tác giả của nó tức là nhà thơ Bàng Bá Lân 

lại di cư vào Nam từ năm 1954. Vì thế nhà thơ không được 

giáp quyển sách biên khảo của Vũ Ngọc Phan, không thấy sự 

nhầm lẫn đáng tiếc kể trên để lên tiếng cải chính. 

Từ đó đến khi ông mất (1988), tôi chưa hề được gặp lại nhà 

thơ Bàng Bá Lân. Thỉnh thoảng gặp vài người bạn cố trí có 

lòng yêu mến văn chương, tôi lại đem tâm sự trên kể cho họ 



































nghe. Suốt thời gian dài ấy, tôi cứ lòng dặn lòng bất cứ khi 
m tâm sự đó lên mặt báo. Rằng, 
nếu chưa làm được điều này thì tôi còn day dứt chưa yên. 
Rằng, món nợ tinh thần với nhà thơ đồng hương vẫn chưa 
trả được. 
Bắc Giang, tháng 6/2007 
Hoàng Chí Quang 
06 Lê Lợi, T.T Chũ Lục Ngạn, Bắc Giang 
Bài viết của ông Hoàng Chí Quang về lời giải thích của nhà 
thơ Bàng Bá Lân rất có lý. Người ta không thể "múc ánh 
trăng vàng" mà là "múc trăng vàng" ở dưới nước. Khi cái 
gầu của cô gái trong câu ca dao, dìm xuống nước thì mặt 
trăng tan vỡ ra trong nước, hòa với nước, sóng sánh cùng 
với nước, tạo một hình ảnh rất nên thơ và thực tế. Múc ánh 
trăng vàng đã hay, nhưng múc trăng vàng hay hơn và càng 
sinh động hơn. Sự chuyển hóa có lẽ là tam sao thất bản hay 
truyền miệng nhau nên mất đi phần nào tính nguyên thủy 
của hai câu thơ. Thiết tưởng đã đến lúc chúng ta cần phục 
Lân đã viết hai câu thơ thật hay đó. 
Hỡi cô tát nước bên đàng 
Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi 
Bàng Bá Lân 
Bài này vừa đăng lên, anh Tuấn Tú cũng là người yêu chuộng 
thơ và thích làm thơ đã bổ sung thêm với bài Trăng Quê, 
được 6 câu không biết tại sao mất hai câu đầu và bốn câu 
cuối theo như bài viết của Hoàng Chí Quang đã viết ở trên. 
TRĂNG QUÊ 


A 





Trời cao, mây bạc, trăng tròn, 

Dế than hiu-quạnh, tre buồn ni-non 

Diều ai gọi gió véo-von, 

Cành xoan đùa ánh trăng suông dịu-dàng... 
- Hỡi cô tát nước bên đàng! 

Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi? 


Trích trong tập Thơ Tình Bàng Bä Lân 


Anh chị em nào có thể truy tìm được trọn bài thơ Trăng Quê 
xin hãy viết lên đây cho đầy đủ bộ nhé! Cũng là duyên no 
văn chương với nhà thơ Bàng Bá Lân đã sáng tác được 
những câu thật hữu cảnh hữu tình, êm ái dịu dàng đi vào 
lòng dân tộc một cách tuyệt vời. 


Nguyên Đỗ 


Tài liệu tham khảo, đọc thêm: 


http://www.dunglac.org/index.php? 
m=module3&v=chapter&ib=114&ict=2399 

2. http://saigontimesusa.com/bai/aicam/bangbalan.shtml 

3. http://www.vietnamlit.org/wiki/index.php?title=Ca dao 

4. http://annonymous.online.fr/Thivien/viewauthor.php? 
ID=661 





5. 

http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc tacpha 
m.asp?TPID=6551&LOAIIDE=28&LOAIREF=l&TGID=987 

6. http://guangcaoepphe.blogspot.com/2007/06/bng-b-In-v- 
bn-giao-hng-s-su.html 

7. http://www.tienphong.vn/Tianyon/lIndex.aspx? 
ArticlelD=98017&ChannellD=7 














Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Nguyễn Đỗ 

VNthuquan - Thư viện Online 

Được bạn: Thành viên VNTQ đưa lên 
vào ngày: 6 tháng 12 năm 2007 


